10/8/2019 Sử dụng mạng xã hội để thúc đẩy đối thoại khoa học 





Sử dụng mạng xã hội để thúc đẩy đối thoại 
khoa học 


Theo sc.sshpa.com 25/02/2019 15:28 


Tại Việt Nam hiện nay, Facebook thường được sử dụng cho các mục đích ngoài chuyên môn 
như trò chuyện với bạn bè, chia sẻ cuộc sống, hay thậm chí là bán hàng. Theo một thống kê 
trên Nature7obs Blog, điêu này cũng đúng với giới khoa học quốc tế khi có đến 38% số nhà 
khoa học sử dụng Facebook thường xuyên và cho các mục đích ngoài chuyên môn. 


Trong khi đó, LinkedIn, ứng với tiêu chí của mạng xã hội này, được sử dụng nhiều nhất để cho các vấn 
đê chuyên nghiệp. Mạng xã hội còn lại trong danh sách là Twitter thường được các nhà khoa học sử 


dụng để theo dõi các cuộc đối thoại. 


34 Pinned Tweet 


Lisa Whiting S'Iisabalbibiings - 8 Oct 2018 » 

@ Seven months ago, @RebeccaBuxton and l had a crazy idea to create a book 
about women philosophers for non-specialists to learn about incredible women 
and their ideas. Today, WE REACHED 100% FUNDEDI THE PHILOSOPHER QUEENS 
IS GETTING PUBLISHED!I @unbounders @ThePhiloQueens 


Lsa - R \ cớ... 
NT se : @—= œ=œ‹ 
VVerrf 20 VV3290779< 44 %0 D2y 4 he S0 1G mae Chii€*o@er: (3 re háarkAble sp 
"32 1h ree yeat 2401642) #90 shy SSufx5 táo hot ó +h acerot x1 
k „ wÒÔ họp Hinneh ^y „ Ca^ w,£ actoaally Jušt wef%e +héa beok thowglh* 
thunbdo21 arr(+t 9Ð¡% beauPy 
x 
* 
® .—. 





á Lisa Whiting StIll tundting 





100% tundded 
genuinely tempted to write a book on ———— 
great philosophers, all of whom are TA 
women —— 

.“cxÝ..c. XS XS ~.. 


€ 14 tì 66 €2 282 lái 


(Nguồn: Twitter) 


khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/su-dung-mang-xa-hoi-de-thuc-day-doi-thoai-khoa-hoc/20190225023656936p1c160.htm 1/4 


10/8/2019 Sử dụng mạng xã hội để thúc đẩy đối thoại khoa học 

Tháng 3 năm 2018, Lisa Whiting - hiện là theo học ngành chính trị tại Birkbeck University of London - 
thể hiện sự bức xúc của bản thân trên Twitter khi phát hiện ra sự thiếu vắng các đầu sách về các nữ 
triết gia. Cô nảy ra ý tưởng soạn thảo 1 cuốn sách giới thiệu về các nữ triết gia và ảnh hưởng của họ. 
Bạn cô là Rebecca Buxton - nghiên cứu sinh tại University of Oxford - ngay lập tức đã cùng nhau lên ý 
tưởng và thực hiện dự án táo bạo này. Hiện nay, trên nên tảng Unbound, cuốn sách The Philosopher 
Queens được tài trợ 119% bởi 857 người; bao gồm 21 chương về 21 nữ triết gia nổi bật trong lịch sử tư 
tưởng thế giới. 


Mạng xã hội, nếu sử dụng đúng cách, chắc chắn sẽ giúp các nhà nghiên cứu thúc đẩy sự nghiệp của 
mình. Beth Kenkel, trong bài hướng dẫn Social media as a scientist: a very quick guide trên NatureJobs 
Blog, gợi ý: 


e« LinkedIn là nơi có thể tìm kiếm thông tin về các cơ hội ở cả trong và ngoài môi trường học thuật. 
Các nhà nghiên cứu có thể tận dụng mạng xã hội này để mở rộng mạng lưới, sắp đặt các buổi phỏng 
vấn. 

‹« Facebook nên được sử dụng để liên lạc với bạn bè trong ngành, bạn học cũ, hay đồng nghiệp. 
Ngoài ra, các trang riêng cho dự án nghiên cứu hay phòng lab cũng nên được các nhà khoa học sử 
dụng. 

se Trên Twitter, nhà nghiên cứu cần theo dõi một mạng lưới hợp lý. Đồng thời, tận dụng mạng lưới 
này thông qua các tương tác có ý nghĩa. 


Các mạng xã hội cũng đặc biệt hữu ích trong việc thúc đẩy chỉ số Almetric của một nghiên cứu, đặc biệt 
là Twitter. Mỗi bài đăng về một nghiên cứu trên Facebook và LinkedIn chỉ được Almetric tính lần lượt 
0.25 và 0.5 điểm. Ngoài ra, Facebook chỉ tính các bài đăng trên các page mở cộng đồng, và LinkedIn 
thì cũng đang dần đóng các cổng để Almetric có thể trích xuất thông tin. Điều này khiến Twitter trở 
thành một mạng xã hội tốt nhất để thúc đẩy Almetric. 


khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/su-dung-mang-xa-hoi-de-thuc-day-doi-thoai-khoa-hoc/20190225023656936p1c160.htm 2/4 


10/8/2019 Sử dụng mạng xã hội để thúc đầy đối thoại khoa học 


#scIientistswhoselfie 
12,372 bài viết 








(Nguồn: Instagram) 


Điều này cũng được tác giả Jet-Sing M. Lee (Kyoto University, Nhật Bản) đồng tình trong bài How to use 
Twitter to further your research career trên Nature Career Column. Bên cạnh đó, một số cách khác để 
tận dụng Twitter cũng được Jet-Sing M. Lee gợi ý. Ví dụ, đối với các nhóm nghiên cứu, thông báo về 
thay đổi nhân sự trên Twitter giúp chạm đến một lượng người dùng rộng hơn. Hay thú vị nhất là ấn 
follow các các con bots tự động được tạo ra để theo dõi các tạp chí và nghiên cứu mới theo từng chủ đề. 
Các tài khoản này giúp các nhà nghiên cứu nhanh chóng cập nhật các nghiên cứu mới. Jet-Sing cũng 
đánh giá Twitter giúp mang đến một góc nhìn `con người” hơn về các nhà khoa học. 


Không chỉ có Twitter, Instagram cũng là một địa chỉ để các nhà khoa học chia sẻ hình ảnh về nghiên 
cứu đời sống, và công việc của mình. Người dùng có thể theo dõi các bức ảnh đẹp về vi sinh vật trên tài 
khoản của Sally Warring (nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại American Museum of Natural History, New 
York) tại @pondlife_pondlife; hay ngắm nhìn tác phẩm của người đầu tiên vẽ tranh trên vũ trụ. Bên 
cạnh đó, công cụ hashtag với các cụm từ #scicomm; #sciencetwitter, #stem, #followthatscientist, 
#scientistswhoselfie, là một công cụ hữu dụng để tìm kiếm các câu chuyện khoa học hay tăng thêm 
lượng chạm cho các bài đăng của mình. 


khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/su-dung-mang-xa-hoi-de-thuc-day-doi-thoai-khoa-hoc/20190225023656936p1c160.htm 


3/4 


10/8/2019 Sử dụng mạng xã hội để thúc đầy đối thoại khoa học 


#followthatsclentist 


18 bài viết 








ðe\on 


« ® 


Mạng xã hội hiện nay thường được coi là những ứng dụng gây tốn thời gian nhất và dễ gây xao nhãng 





(Nguồn: Instagram) 


nhất. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của mạng xã hội đều hướng đến sự kết nối và chia sẻ. Chính vì thế, 
mọi nhà khoa học đều có thể tận dụng chúng một cách hợp lí để chia sẻ và thúc đẩy đối thoại khoa học 
đến với công chúng. 


Theo sc.sshpa.com 


khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/su-dung-mang-xa-hoi-de-thuc-day-doi-thoai-khoa-hoc/20190225023656936p1c160.htm 4/4 


